HAI ĐƯỜNG LỔI TRONG 
VẤN ĐỀ CHIẾN TRANH 
VÀ HÒA BÌNH 


BÀI THỨ NĂM BÌNH LUẬN BỨC THƯ NGỎ CỦA 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
ĐẲNG CỘNG SẲN LIÊN-XÔ 


NHÀ XUẤT BẤN NGOẠI VĂN 


la đr BẮC-KINH 


HAI ĐƯỜNG LỐI TRONG 
VẤN ĐỀ CHIẾN TRANH 
VÀ HÒA BÌNH 


BÀI THỨ NĂM BÌNH LUẬN BỨC TIIƯ NGỎ CỦA 
BAN CHẤP HÀNH TRƯNG ƯƠNG 
ĐẲNG CỘNG SẲN LIÊN-XÔ 


Ban biên tập Nhân dân nhật báo 
Ban biên tập tạp chí Cờ đỏ 
(Ngày 19-11-1263) 


NHÀ XUẤT BẢN NGOẠI VĂN 
BÃC-KINH—1964 


In tại nước Cộng bòa nhân dân Trung-hoa 


OÀN thể giới đang bàn luận về vấn đề chiến tranh và 
hòa bình. 

Chế độ để quốc tàn bạo đã gây ra biết bao cuộc chiến 
tranh và hai lần đầy nhân dân thể giới vào tai họa của 
cuộc chiến tranh thế giới. Cuộc chiến tranh để quốc đã 
làm cho nhân đân vô cùng khồ cực, nhưng đồng thời cũng 
giáo dục họ. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân toàn thế 
giới đòi hòa bình thể giới một cách mạnh mẽ và rộng 
khắp. Ngày cảng có nhiều người hiều rằng, muốn bảo vệ 
hòa bình thể giới thì cần phải đấu tranh chống chính 
sách xâm lược và chiến tranh của chủ nghĩa đế quốc. 

Những người mác-xít lê-nin-nít trên toàn thế giới có 
trách nhiệm coi trọng nguyện vọng hòa bình của quần 
chúng nhân dân, đứng trên hàng đầu của cuộc đẩu tranh 
bảo vệ hòa bình thể siới: có trách nhiệm đấu tranh chống 
chính sách xâm lược và chiến tranh của chủ nghĩa để 
quốc, vạch trần trò bịp bợm và đánh bại kế hoạch chiến 
tranh của chúng; có trách nhiệm giáo dục quần chúng, 
nâng cao trình độ giác ngộ của họ; đưa cuộc đấu tranh 
bảo vệ hòa bình thể giới tiến theo hướng đúng đắn. 

Trái với những người mác-xít lê-nin-nit, bọn xét lại 
hiện đại lại thích ứng với nhu cầu của chính sách của chủ 
nghĩa đế quốc, giúp chúng lừa bịp quần chúng bằng những 
luận điệu hoang đường, đánh lạc hướng chú ý của nhân 


1 


dân, làm suy yếu và phá hoại cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa để quốc, che đậy cho kế hoạch chuần bị gây chiến 
tranh mới của bọn để quốc. 

Về vấn đề cliến tranh và hòa bình, đường lối mắc-xít 
lê-nin-nít hoàn toàn đối lập với đường lối xét lại. 

Đường lối mác-xít lê-nin-nít là đường lối đúng đẩn có 
lợi cho việc giành hòa bình thế giới. Đó là đường lối mà 
tất cả các chính đẳng mác-xít lê-nin-nit kề cả Đẳng cộng 
sản Trung-quốc và những người mác-xít lê-nin-nít khác 
trước nay vẫn kiên trì. 

Đường lối xét lại là đường lối sai lầm, làm tíng thêm 
nguy cơ chiến tranh mới. Đó là đường lối của Ban lãnh 
đạo Đảng cộng sản Liên-xô đã đần dần phát triền từ sau 
Đại hội đại biều lần thứ 20 của Đẳng cộng sản Liên-xô. 

Về vấn đề chiến tranh và hòa bình, trong bức thư ngỗ 
của Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng sản Liên-xô 
cũng như trong rất nhiều lời phát biều của Ban lãnh đạo 
Đẳng cộng sản Liên-xô, đã bịa đặt ra rất nhiều điều bậy 
bạ đề phí báng những người cộng sản Trung-quốc. Song, 
tất cả những điều đó căng không thê che dấu nỗi thực 
chất của những sự bất đồng về vấn đề này. 

Dưới đây, chúng tôi xin phân tích những sự bất đồng 
chủ yếu giữa đường lối mác-xít lê-nin-nít với đường lối 
xét lại hiện đại trong văn đề chiến tranh và hòa bình. 


BÀI HỌC LỊCH SỬ 


Sau khi chủ nghĩa tư bản phát triền thành chủ nøzhĩa 
đế quốc, vân đề chiên tranh và hòa bình vấn là một vấn 


2 


đề quan trọng trong cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa Mác 
—Lê-ni với chủ nghĩa xét lại. 

Chủ nghĩa để quốc là nguồn gốc của chiến tranh trong 
thời đại hiện nay. Bọn để quốc dùng chính sách hòa 
bình lừa bịp xen kẽ với chính sách chiến tranh, chúng 
thường tung ra những luận điệu hòa bình giả đối đề che 
đây những tội ác xâm lược và hoạt động chuần bị gây 
chiến tranh mới của chúng. 

Lê-nin và Sia-lin không ngừng kêu gọi nhân dân các 
nước đấu tranh chống cái trò hòa bình bịp bợm của bọn 
để quốc. 

Lê-nin đã nói, những chính phủ để quốc “đều là ngoài 
miệng thì bô bô nói hòa bình và chính nghĩa, nhưng thực 
tế lại tiến hành chiển tranh cướp bóc và xâm lược”. (Ùê- 
nin toàn tập, quyền 26.) 

Sta-lin đã nói, bọn để quốc thừa hành chủ nghĩa hòa 
bình “chỉ nhằm một mục đích: lừa bịp quần chúng bằng 
những lời lẽ hòa bình rất kêu, đề chuần bị cuộc chiến 
tranh mới”. (S/a-lin toàn tập, quyền 6.) Sta-lin còn nói, 
“Nhiều người cho rằng, chủ nghĩa hòa bình cúa bọn để 
quốc là công cụ cúa hòa bình. Đó là điều hoàn toàn không 
đúng. Chủ nghĩa hòa bình của bọn đế quốc là công cụ đề 
chuẩn bị chiến tranh và che đậy việc chuẩn bị ẩy bằng 
những lời lẽ hòa bình giả dối. Trong tình hình hiện này; 
nếu không có chủ nghĩa hòa bình đó và công cụ của nó 
là Hội quốc liên thì không thề chuần bị được chiến 
tranh.” (Sa-lzn toàn tập, quyền 11.) 

Trái với Lê-nin và Sta-lin, bọn xét lại đệ nhị Quốc tê, 
những kế phản bội giai cấp công nhân lại giúp bọn dê 


3 


quốc lừa bịp quần chúng và trở thành bọn đồng lõa với 
chúng trong việc gây ra hai cuộc chiến tranh thể giới. 

Trước chiến tranh thế giới thứ nhất, bọn xét lại đại 
điện là Béc-stanh và Cau-ski đã ra sức dùng những lời lẽ 
hỏa bình giả đối, đề làm tê liệt ý chỉ đấu tranh cách 
mạng của nhân dân, và che đậy kế hoạch chuần bị chiến 
tranh thể giới của bọn đế quốc. 

Trước và sau chiến tranh thế giới thứ nhất, bọn xét lại 
cũ liền vội vã hạ cái mặt nạ “hòa bình? xuống, đứng về 
phía chính phủ đế quốc trong nước, ủng hộ cuộc chiến 
tranh đế quốc nhằm phân chia lại thể giới, bỏ phiểu tán 
thành dự toán quân sự tại quốc hội, lợi dụng một cách giả 
đối khầu hiệu “bảo vệ tồ quốc”, đề xui bầy giai cấp công 
nhân trong nước tham gia cuộc chiến tranh tàn sát anh em 
công nhân các nước khác. 

Khi bọn đế quốc cần đình chiến theo điều kiện của 
chúng thì bọn xét lại đại diện là Cau-ski lại tung ra 
những lời ngon tiếng ngọt như nói rằng, “không gì làm 
tôi sung sướng bằng sự hòa bình thông cẩm với nhau 
được xây dựng trên nguyên tắc: «anh sống và hãy đề 
cho người khác cũng sống»??? đề làm mê hoặc lòng 
người, chống lại cách mạng. 

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, tên phẩn bội Cau- 
ski và bọn thừa kế hắn lại cảng trắng trợn làm những kể 
quảng cáo cho cái trò hòa bình bịp bợm của bọn để quốc. 

Về vấn đề chiến tranh và hòa bình, bọn xét lại đệ nhị 
Quốc tế đã tung ra một lô luận điệu xăng bậy : 


()Cau-ski: Vấn đề dân tộc. . 


4 


1. Chúng tô hồng cho chủ nghĩa đế quốc, đánh lạc 
hướng đấu tranh của nhân dân thế giới. Cau-ski nói, “Sự 
uy hiếp của chủ nghĩa đế quốc đối với hòa bình thế giới 
chẳng qua rất nhỏ. Sự uy hiếp của những ý đồ dân tộc ở 
phương Đông và các chế độ độc tài còn lớn hơn.””°' Như 
thế là hắn muốn người ta tin rằng, nguồn gốc của chiến 
tranh không phải là chú nghĩa đế quốc mà là những dân 
tộc bị áp bức ở phương Đông và nước xô-viết, thành trì 
vĩ đại cúa hòa bình. 

2. Chúng giúp bọn đế quốc che đậy nguy cơ chiến 
tranh mới vả làm tê liệt ý chí đấu tranh của quần chúng. 
Năm 1928, Cau-ski nói, “Nếu giờ đây còn có người bô 
bô nói tới nguy cơ chiến tranh ‹lế quốc thì đó là họ căn 
cứ vào những luận điệu cô xưa rỗng tuếch chứ không 
phải là căn cứ vào sự nhận xét đối với thời đại chúng 
ta.” Bọn xét lại cũ ấy còn nói, những ai cho răng cuộc 
chiến tranh đế quốc không thề tránh khỏi là “say sưa với 
quan điềm lịch sử của thuyết định mệnh.”?°) 

3. Chúng tung ra luận điệu chiến tranh sẽ hủy diệt 
loài người đề dọa dẫm quần chúng. Cau-ski nói, “Chiến 
tranh sau này chẳng những sẽ đem lại sự nghèo nàn và 
tai nạn, mà còn triệt đề phá hoại mọi nền văn mình vả 
chỉ đề lại (ít nhất là ở châu Âu) những đống tro tàn bốc 


(Can-ski: Vấn đề quốc phòng à đẳng xã hội-dân chủ. 

Lời phát biều của Ha-át về vấn đề chủ nghĩa đế quốc tại Đại 
hội đại biều của Đảng xã hội-dân chủ Đức họp ở Khem-nít 
năm 1912, Đăng trong Thủ sách của Đại hội đạt biều đẳng xã 
hội-dân chủ (1910—1913) , quyền 3. 


khói và những xác người rữa nát.”?Œ) Bọn xét lại cũ ấy 
còn nói, “Cuộc chiến tranh vừa qua đã làm cho thế giới 
bị những tại nạn rất lớn, cuộc chiến tranh sau này sẽ hủy 
diệt cả thể giới. Hiêng việc chuẩn bị cuộc chiến tranh 
mới cũng đủ làm cho thể giới tan hoang.””*?) 

4. Chúng không phân biệt chiến tranh chính nghĩa và 
chiến tranh phi nghĩa, không cho làm cách mạng. Năm 
1914, Can-ski nói, “Trong điều kiện biện nay, không có 
cuộc chiến tranh nào không phải là sự rủi ro đối với các 
đâần tộc nói chung và đối với giai cấp vô sẵn nói riêng. 
Điều mà chúng ta bàn luận là, dùng biện pháp nào đẻ có 
thề ngăn ngừa được cuộc chiến tranh có nguy cơ bùng nỗ, 
chứ không phải là bàn luận những cuộc chiến tranh nào 
có ỉch, những cuộc chiến tranh nào có hại.?”3?' Cau-ski 
còn nói, “Đông đảo quần chủng ở cắc nước văn mình 
ngày càng khát vọng hòa bình lâu dài, Việc đó tạm thời 
đầy vấn đề vốn là trọng đại trong thời đại của chúng ta 
xuống hàng thứ yếu”.1 

S.. Chúng tuyên truyền cái thuyết vũ khí quyết định 
hết thấy, và phần đối đấu tranh vũ trang cách mạng. Cau- 
ski đã nói, “Như nhiều lần đã vạch rõ, một trong những 
nguyên nhân tại sao các cuộc đấu tranh cách Hmạnø su 


này sẽ ngày càng ít tùy thuộc vào vũ lực, là vì trang bị 


Œ)Cau.ski: Lời đẩn cuốn Chiển tranh cà dân chủ, 


ŒXehj quyết về Hội quốc liên thông qua tạt Đại hội dại biều 
Quốc tỷ đẳng xã hội họp ở Bo-ni năm 1919, 


(Cau-ski: Đẳng xã hội-đân chủ trong thời Ì:ỳ chiển tranh. 


6 


của quân đội các chính phủ hiện đại có ưu thế hết sức 
lớn so với tất cả những vũ khí trong tay những «thường 
dân», ưu thế này thường làm cho mọi sự phản kháng của 
những thường dân vừa mới chớm lên đã không có hy 
vọng thành công.??® 

6. Chúng tung ra cái thuyết hoang đường cho rằng 
có thề bảo vệ được hòa bình thế giới và đạt dược sự bình 
đẳng giữa các dân tộc bằng cách giải trừ quân bị. Bée- 
stanh nói, “Lập nên hòa bình trên quả đất và đem lại vui 
tươi cho mọi người! Chúng ta không thề dừng lại nghỉ 
ngơi, mà chúng ta phẩi cố gắng đề làm cho xã hội phát 
triền lên một cách thuận buồm xuôi gió, thông qua hiệp 
nghị quốc tế và giải trừ quân bị, làm cho mọi ngưởi đều 
hạnh phúc, các dân tộc đều bình đẳng.??® 

7. Chúng tung ra cái thuyết hoang đường cho rằng 
số tiền tiết kiệm được trong việc giải trử quân bị có thề 
đem giúp các nước chậm tiến. Cau-ski nói, “gánh vác về 
quân bị của Tây Âu càng ít, thì càng có nhiều tiền đề 
bắc đường sắt ớ Trung-quốc, Ba-tư, Thồ-nhĩ-kỳ, Nam Mỹ 
v.v... mà những công trình đó là một thủ đoạn có nhiều 
hiệu lực trong việc thúc đầy nền công nghiệp phát triền, 
hơn là đóng chiếc quân hạm kiều «Đơ-rét-nót».??) 
()Cau-ski: Những lời hỏi đáp oề giáo nghĩa của đẳng xã hội-lân 

chủ. 
2)Lời phát biều của Béc-stanh về vấn đề giải trừ quân bị tại 

Đại hội đại biều Đẳng xã hội-đân chủ Đức, họp ở Khem-nfít 

năm 1912. Đăng tronz Thủ sách của Đại hội đại biều đẳng xã 

hội-dân chủ (1910—1913), quyền 2. 
(3Cau-ski; Lại bàn về giải trừ quân bị. 


8. Chúng mách nước cho “chiến lược hỏa bình” của 
bọn để quốc. Cau-ski nói, “Các đân tộc văn mình ở châu 
Âu (người Mỹ cững vậy), có thề duy trì được hòa bình ở 
Cận Đông và Viễn Đông bằng các biện pháp kinh tế 
và văn hóa của mình hơn là bằng tàu chiển và máy 
bay.” 

9. Chúng ra sức tâng bốc Hội quốc liên do bọn để 
quốc thao túng. Cau-ski nói, “Chỉ riêng sự tồn tại của 
Hội quốc liên cũng đã nói lên thành tựu vĩ đại của sự 
nghiệp hòa bình rồi. Nó là công cụ đề bảo vệ hòa bình 
mà không bộ máy nào khác có thề làm được. ”0) 

10. Chúng gieo rắc ảo tưởng dựa vào để quốc Mỹ đề 
hảo vệ hòa bình thế giới. Cau-ski nói, “Hiện nay, Mỹ là 
một nước mạnh nhất thế giới, khi nó ở trong Hội quốc 
liên hoặc cùng với Hội quốc liên ra sức ngăn ngừa chiến 
tranh, thì không gì có thề chống lại nồi Hội quốc 
liên.” 

Lê-nin đã thẳng tay vạch trần bộ mặt xấu xa của hè lũ 
Cau-ski. Người vạch ra răng, chủ nghĩa hỏa bình của bọn 
xét lại đệ nhị Quốc tế “chẳng qua chỉ là một sự võ về 
đối với nhân dân, là một thủ doạn đề chính phủ các nước 
thuần phục quần chúng trong cuộc chiến tranh để quốc 
sau này.” (Jê-nin toàn tập, quyền 23.) 

Sta-lin vạch ra rằng, “Điều quan trọng nhất ở đây là, 
đảng xã hội-dân chủ là kế truyền bá chủ yếu thứ chủ 
nghĩa hòa bình của bọn để quốc trong giai cấp công nhân, 


()Cau-ski : Vấn đề quốc phòng tà đẳng xã hội-đân chủ. 


@)Cau-ski: Những người xã hội chủ nghĩa tà chiển tranh. 


` x... 


_“F 


nghĩa là về mặt chuần bị chiến tranh mới và can thiệp, 
nó là trụ cột chính của chủ nghĩa tư bản trong giai cấp 
công nhân.”” (S/ø-Ïin toàn tập, quyền 11.) 

Người ta chỉ cần đọc những lời phát biêu của đồng chí 
Khơ-rút-sốp về vấn đề chiến tranh và hỏa bình, đồng 
thời đối chiếu những lời phát biều đó với những lời lẽ 
của bọn Béc-stanh và Cau-ski thì sẽ thấy những quan điềm 
của Khơ-rút-sốp chẳng có gì là mới mẻ cả, mà chỉ là lặp 
lại những quan điềm của chủ nghĩa xét lại đệ nhị Quốc 
tế. 

Trong vấn đề chiến tranh và hỏa bình, một vấn đề có 
liên quan đến số phận của loài người, Khơ-rút-sốp đang 
theo gót Béc-stanh và Cau-ski. Kinh nghiệm lịch sử đã 
chứng minh, đó là con đường vô cùng nguy hiềm đối với 
hòa bình thế giới. 

Đề bảo vệ hòa bình thế giới vả ngăn ngừa chiến tranh 
thế giới mới một cách có hiệu quả, những người mác-xít 
lê-nin-nít và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế 
giới không thề không bác bổ và phản đối đường lối sai 
lầm của Khơ-rút-sốp. 


TRÒ BỊP LỚN NHẤT 


Trên thế giới không có trò bịp nảo lớn hơn cái việc 
gọi kẻ thù chính của hòa bình thế giới là thiên thần yêu 
chuộng hỏa bình. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc Mỹ thay chân 


, 


phát xít Đúc, Ý, Nhật, hòng lập nên một đế quốc lớn 


chưa từng có trên thế giới. Mục tiêu “chiến lược toàn 
cầu” của để quốc Mỹ trước nay vẫn là xâm lược và khống 
chế khu vực trung gian giữa Mỹ với phe xã hội chủ nghĩa; 
đập tắt cuộc cách mạng của các dân tộc và nhân dân bị áp 
bức, đồng thời tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa, 
bá chiếm toàn thể giới. 

Đề thực hiện dã tâm làm bá chủ thể giới ấy, trong 18 
năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, để quốc Mỹ không 
ngừng tiến hành những cuộc chiến tranh xâm lược và can 
thiệp vũ trang phản cách mạng ở khắp nơi trên thế giới, 
đồng thời ráo riết chuần bị cuộc chiến tranh thế giới mới. 

Sự thực rất rõ ràng, chủ nghĩa đế quốc vẫn là nguồn 
gốc của chiến tranh hiện đại, và để quốc Mỹ là lực lượng 
chủ yếu của sự xâm lược và chiến tranh trong thời đại 
hiện nay. Điều đó đã vạch ra rõ ràng trong hai bản 
Tuyên bố năm 1957 và năm 1960. 

Nhưng, Ban lãnh đạo Đẳng cộng sẳn Liên-xô lại cho 
rằng, những kẻ đại diện chính của đế quốc Mỹ là những 
nhãn vật yêu chuộng hỏa bình. Họ nói, đã xuất hiện một 
phái “sáng suốt” có thề tỉnh táo đánh giá tình thế. 
Những kể đại diện của phái “sáng suốt” đó là Ai-xen-hao 
và Ken-nơ-đI. 

Khơ-rút-sốp đã từng ca ngợi Ai-xen-hao là “người 
được nhân dân nước Mỹ tuyệt đối tin cậy”, “thành thật 
mong muốn hỏa bình”, và “cũng lo lắng đến việc bảo vệ 
hòa bình như chúng ta”. 

Giờ đây, Khơ-rút-sốp lại ca ngợi Ken-nơ-di là một 
người có thê gánh vác trách nhiệm bảo vệ hòa bình thế 
giới hơn Ai-xen-hao, Ken-nơ-đi “tổ ra quan tâm tới việc 


10 


bảo vệ hỏa bình”, có thề mong đợi ở Ken-nơ-đi “đảm 
bảo những điều kiện chắc chắn cho cuộc sống hỏa bình 
và sự lao động sáng tạo trên trái đất”. 

Về mặt tung ra những lời nói hoang đường và tô hồng 
cho chú nghĩa đế quốc, Khơ-rút-sốp cũng hăng say như 
bọn xét lại đệ nhị Quốc tế. 

Bức thư ngỗ của Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng 
sẵn Liên-xô chất vấn những người không đồng ý với 
những lời nói hoang đường của họ răng, chẳng lẽ “thật 
sự cho rằng tất cả các-chính phủ tư sản đều không sắng 
suốt một tý nào trong mọi hành động của họ sao ?? 

Rõ ràng là họ bất chấp cả những điều thường thức của 
chủ nghĩa Mác—lLê-nin. Trong xã hội có giai cấp, hoản 
toàn không có sự sáng suốt siêu giai cấp. Giai cấp vô sản 
có sự sáng suốt của giai cấp vô sản, giai cấp tư sản có sự 
sáng suốt của øiai cấp tư sản. Sáng suốt có nghĩa là, khéo 
đặt ra những chính sách phù hợp với lợi ích căn bản của 
giai cấp mình, khéo hành động phù hợp với lập trường 
căn bản của giai cấp mình. Sự sáng suốt của bè lũ Ken- 
nơ-đi là hành động phù hợp với lợi ích căn bản của giai 
cấp tư sản lũng đoạn Mỹ, đó là sự sáng suốt của chủ 
nghĩa để quốc. 

Khi lực lượng so sánh giai cấp trên quốc tế ngày càng 
bất lợi cho chủ nghĩa dế quốc, và khi chính sách xâm 
lược và chiến tranh của để quốc Mỹ không ngừng bị thất 
bại, thì để quốc Mỹ không thề không ra sức ngụy trang 
mình băng cái mặt nạ hòa bình. 

Ken-nơ-di thực là khéo dùng những lời lẽ hòa bình, 
giở những trò hòa bình. Song, chính sách hòa bình lừa 


11 


bịp của Ken-nơ-đi cũng như chính sách chiến tranh của 
hắn đều là nhằm phục vụ cho “chiến lược toàn cầu” của 
đế quốc Mỹ. 

“Chiến lược hòa bình”? của Ken nơ-đi là muốn hoàn 
toàn thống nhất cả trái đất vào “đại gia dình thế giới tự 
do” lấy “luật pháp và chính nghĩa làm cơ sở” của đế 
quốc Mỹ. 

Những điềm chủ yếu trong “chiến lược hỏa bình” của 
Ken-nơ-ởi là: 

Dùng thủ đoạn hòa bình đề đầy mạnh chủ nghĩa thực 
đân mới của Mỹ ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la-tinh. 

Dùng thủ đoạn hòa bình đề thâm nhập và khống chế 
các nước đế quốc và tư bản khác. 

Dùng thủ đoạn hòa bình đề thúc đầy các nước xã hội 
chủ nghĩa đi lên con đường “diễn biến hỏa bình” kiều 
Nam-tư. 

Dùng thủ đoạn hỏa bình đề làm suy yếu và phá hoại 
cuộc đấu tranh của nhân dân toàn thế giới chống chủ 
nghĩa đế quốc. 

Trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên hợp quốc 
gần đây, Ken-nơ-di đã ngông cuồng tuyên bố những điều 
kiện đề giữ vững hòa bình giữa Mỹ và Liên-xô như sau: 

1. Phải sát nhập nước Cộng hòa dân chủ Đức vảo 
Tây Đức. 

2. Không thề cho phép nước n-ba xã hội chủ nghĩa 
tồn tạL. 

3. Phải đề cho các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu 
được “tự do lựa chọn”, như vậy nghĩa là phải phục hồi 
chủ nghĩa tư bản ớ các nước đó. 


12 


4. Các nước xã hội chủ nghĩa không được ủng hộ 
cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân và các dân tộc 
bị áp bức. 

Nếu có thề dùng “thủ đoạn hòa bình”? đề đạt mục đích 
của mình, thì cũng là cái ngón quen thuộc của bọn đế 
quốc và thực dân. 

Đề duy trì ách thống trị của mình và xâm lược nước 
ngoài, xưa nay các giai cấp phản động vẫn dựa vảo hai 
thủ đoạn. Một thủ đoạn là lừa bịp theo kiều cố đạo, một 
thủ đoạn là đàn áp theo kiều bọn đao phủ. Xưa nay 
chính sách hỏa bình lừa bịp và chính sách chiến tranh 
của bọn đế quốc vẫn là phục vụ cho nhau và bồ sung cho 
nhau. Cái sáng suốt của Ken-nơ-đi đại biều của giai cấp 
tư sẵn lũng đoạn Mỹ, chỉ có thê là thực hành chính sách 
hai mặt ấy một cách nham hiềm hơn. 

Thủ đoạn chủ yếu của giai cấp thống trị phản động trước 
sau vẫn là bạo lực, côn sự lừa bịp theo kiều cố đạo thì chỉ 
là bô sung cho bạo lực. Trước nay, bọn đế quốc vẫn dựa 
vào địa vị sức mạnh của chúng đề chia cắt khu vực ảnh 
hưởng. Về điềm này, Ken-nơ-đi đã nói rất rõ ràng. Hắn 
nói, “Quy cho cùng, biện pháp duy nhất đề duy trì hòa 
bình, là phải chuần bị chiến đấu cho nước ta trong tình 
hình hết sức cần thiết, và đã nói được thì làm được.” Từ 
khi lên nắm chính quyền, Ken-nơ-di đã thi hành cái gọi 
là “chiến lược phản ứng linh hoạt”, đòi hỏi gấp rút xây 
dựng một “lực lượng quân sự ứng dụng trong nhiều 
mặt”, và tăng cường “thực lực toàn diện”, đề Mỹ có thê 
tùy ý tiến hành mọi cuộc chiến tranh, dù là chiến tranh 
toàn diện hay cục bộ, chiến tranh hạt nhân hay vũ khí 


13 


thông thưởng, chiến tranh lớn hay nhỏ. Kế hoạch điên 
cuồng đó của Ken-nơ-di, dã đầy những hoạt động tăng 
cường quân sự chuần bị chiến tranh của Mỹ tới một quy 
mô chưa từng có. Chúng ta hãy xem một số sự thực mà 
Chính phủ Mỹ đã công bố: 

1. Ngân sách quân sự của Chính phủ Mỹ đã từ 46.700 
triệu đô-la trong năm tài chính 1960, tăng lên 60.000 
triệu đô-Ïa trong năm tài chính 1964, đạt tới mức cao 
nhất trong thời bình, và cao hơn cả mức trong thời kỳ 
chiến tranh Triều-tiên. 

2. Gần đây, Ken-nơ-di tuyên bố, hơn hai năm qua số 
vũ khí hạt nhân của “đội quân cảnh bị chiến lược” của 
Mỹ đã tăng 100%, số sư đoàn lục quân sẵn sàng chiến 
đấu đã tăng 45%, số máy bay vận tải đặt mua tăng 
175%, số “đội du kích đặc biệt” và “đội quân chống bạo 
động?” tăng gần 5 lần. 

3. Bộ tham mưu thống nhất kế hoạch mục tiêu chiến 
lược của Mỹ, đã đặt ra kế hoạch tiến hành chiến tranh 
hạt nhân chống Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác. Đầu năm nay, Mác Na-ma+ra bộ trưởng Độ quốc 
phòng Mỹ đã tuyên bố: “Chúng ta chuần bị xây dựng 
trong một thời kỳ dài một lực lượng có thề tiêu diệt được 
hầu hết những mục tiêu quân sự “mềm”” (trên mặt đất) 
và “nửa rắn” (nửa dưới mặt đất) cùng nhiều bãi phóng 
tên lửa rất kiên cố của Liên-xô. Ngoài ra còn xây dựng 
một lực lượng bảo vệ tốt đề tấn công hoặc dự bị sau 
này tấn công những thành thị và khu công nghiệp của họ”. 

Mỹ còn tăng cường hệ thống căn cứ tên lửa hạt nhân 
chĩa vào phe xã hội chủ nghĩa, vả ra sức tăng cường bố 


14 


trí những tầu ngầm mang tên lửa hạt nhân ở nước 
ngoài. 

Đồng thời, từ đầu năm tới nay, quân đội của khối Bắc 
Đại-tây-dương do Mỹ chỉ huy đã tiến về phía đông, tới 
gần biên giới nước Cộng hòa dân chủ Đức và Tiệp-khắc. 

4. Chính phủ Ken-nơ-di đã tăng cường bổ trí quân 
sự ở châu Á, châu Mỹ la-tinh và châu Phi, đồng thời ráo 
riết tăng thêm “bộ đội tác chiến đặc biệt” thuộc lục, 
không, hải quân dùng đề đối phó với phong trào cách 
mạng của nhân dân ở những vùng này. Mỹ đã biến miền 
Nam Việt-nam thành nơi thí nghiệm “chiến tranh đặc 
biệt” của chúng, và dã tăng số quân của chúng ở miền 
Nam Việt-nam tới trên 16.000 người. 

9S. Chính phú Ken-nơ-di đã tíng cường các bộ mắy 
chỉ huy chiến tranh. Chúng lập ra “bộ tư lệnh tấn công”? 
chỉ huy một lực lượng hỗn hợp lục, không quân. Lre 
lượng này luôn luôn hết sức sẵn sàng chiến đẩu và có 
thề điều động đi gây chiến tranh ở các nơi trên thế giới 
trong bất cứ lúc nào. Chúng đã thành lập trung tâm chỉ 
huy quân sự toàn quốc trên mặt đất và dưới mặt đất, 
đồng thời còn lập chỉ huy sở đặc biệt trên không và chỉ 
huy sở đặc biệt trên biền ở trên máy bay và quân hạm. 

Những sự thật trên đây chứng mình rằng, trong thời 
đại hiện nay, đế quốc Mỹ là bọn quân phiệt và bọn âm 
mưu gây chiến tranh thể giới mới điên cuồng nhất, là kẻ 
thù hung ác nhất của hỏa bình thế giới. 

Do đó có thề thấy, để quốc Mỹ quyết không vì Khơ- 
rút-sốp đọc kinh và hát bài cầu nguyện mà biển thành thiên 
thần xinh đẹp, chúng không vì Khơ-rút-sốp thắp hương 


15 


cầu khấn mà biến thành Phật từ bi. Về mặt này, dù cho 
Khơ-rút-sốp có ra sức giúp đế quốc Mỹ thể nào đi nữa, 
thì chúng cũng chẳng hề nề mặt Khơ-rút-sốp. Chúng vẫn 
không ngừng tiến hành những hoạt động xâm lược và 
chiến tranh, phơi trần cái vỏ ngụy trang hòa bình của 
chúng, tức là không ngừng vả vào mặt Khơ-rút-sốp, nói 
lên những luận điệu hoang đường tô hồng cho chủ nghĩa 
đế quốc của Kho-rút-sốp đã phá sản. Đó thực là điều rất 
đáng buồn cho những người cam tâm làm kẻ biện hộ cho 


đế quốc Mỹ. 


VỀ VẤN ĐỀ KHẢ NĂNG NGĂN NGỪA CHIẾN 
TRANH THẾ GIỚI MỚI 


Bọn đế quốc do Mỹ cầm đầu đang tích cực chuần bị 
chiến tranh thế giới mới, nguy cơ chiến tranh vẫn tồn tại, 
đó là sự thật. Chúng ta cần phải nói sự thật đó cho quần 
chúng nhân dân. 

Song, có thề ngăn ngừa được chiến tranh thế giới mới 
không 2 

Về vấn đề này, trước nay quan điềm của những người 
cộng sản Trung-quốc vẫn rất rõ ràng. 

Sau khi chiến tranh thể giới thứ hai kết thúc, đồng chí 
Mao Trạch-Đông đã phân tích một cách khoa học tình 
hình quốc tế sau chiến tranh và đưa ra luận điềm có thê 
ngăn ngừa được chiến tranh thế giới mới. 

Ngay từ năm 1946, trong cuộc nói chuyện nồi tiếng 
với phóng viên Mỹ An-na Lu-i-dờ 5tơ-rông, đồng chí Mao 
Trạch-Đông đã nói: 


16 


“Hiện nay giữa lúc cuộc chiến tranh thể giới lần thứ 
hai mới kết thúc chưa được bao lâu, bọn phản động Mỹ 
lại ầm ÿ nhấn mạnh chiến tranh Mỹ——Liên-xô, làm cho 
bầu trời phải mờ mịt chướng khí như thế, khiến người 
ta không thề không xem mục đích thực tế của chúng. Thì 
ra dưới khầu hiệu chống Liên-xô, chúng đã tấn công điên 
cuồng vào công nhân và những người dân chủ Mỹ, biến 
tất cả các nước chúng xâm lược thành vật phụ thuộc cúa 
Mỹ. Tôi cho rằng, nhân dân Mỹ và tất cả nhân dân các 
nước bị Mỹ đe dọa xâm lược cần phải đoàn kết lại, chống 
lại cuộc tấn công của bọn phản động Mỹ và tay sai của 
chúng ở các nước. Chỉ có cuộc đấu tranh này thẳng lợi, 
thì mới có thề tránh khỏi cuộc chiến tranh thế giới lần 
thứ ba, nếu không thì không thề tránh được.” (Mao 
Trạch-Đông tuyên tập,tập IV.) 

Những lời nói đó của đồng chí Mao Trạch-Đông là 
nhằm vào sự đánh siá bi quan đối với tình hình quốc tế 
lúc bấy giờ. Lúc đó, chủ nghĩa đế quốc do Mỹ cầm đầu 
và bọn phản động các nước ngày càng ráo riết hoạt động 
chống Liên-xô, chống Cộng, chống nhân dân, tuyên truyền 
rằng “chiến tranh giữa Mỹ và Liên-xô không thề tránh 
được”, “chiến tranh thế giới thứ ba nhất định bùng nề”. 
Bọn phản động Tưởng Giới-Thạch cũng tuyên truyền ầm 
ÿ như vậy đề dọa nạt nhân dân Trung-quốc. Lúc bấy giờ 
có một số đồng chí đã sợ sệt trước sự dọa dẫm đó, tỏ ra 
yếu bóng vía trước sự tấn công võ trang của bọn phản 
động Tưởng Giới-Thạch được để quốc Mỹ ủng hộ, không 
dám kiên quyết lấy chiến tranh cách mạng đề chống lại 
chiến tranh phản cách mạng. Song, đồng chí Mao Trạch- 


1? 


Đông thì trái lại. Đồng chí chỉ rõ, chỉ cần kiên quyết đấu 
tranh một cách có hiệu quả với thể lực phản động thể giới, 
thì có thề tránh được chiến tranh thể giới mới. 

Luận đoán khoa học đó của đồng chí Mao Trạch-Đông 
đã được thắng lợi vĩ đại của cách mạng Trung-quốc chứng 
mình. 

Cách mạng Trung-quốc thắng lợi đã làm cho lực lượng 
so sánh giai cấp trên thể giới có sự biến đồi lớn. “Tháng 
6 năm 1950, đồng chí Mao Trạch-Đông đã vạch rõ: 

“Sự đe dọa chiến tranh của phe đế quốc vẫn còn, khả 
năng nỗ ra chiến tranh thế giới thứ ba vẫn tồn tại. Song, 
lực lượng đấu tranh ngăn chặn nguy cơ chiến tranh, và 
ngăn ngừa chiến tranh thế giới thứ ba bùng nồ, đang phát 
triền rất nhanh. Trình độ giác ngộ của đông đảo nhân dân 
toàn thế giới đang được nâng cao. Chỉ cần các đảng cộng 
sản trên toàn thế giới tiếp tục đoàn kết mọi lực lượng 
hòa bình và dân chủ có thề đoàn kết được, đồng thời làm 
cho những lực lượng đó phát triền mạnh mẽ, thì có thê 
ngăn ngừa được chiến tranh thế giới mới.” (Whân đân 
nhật báo ngày 13-6-1950) 

Tháng 11 năm 1957, tại Hội nghị các đẳng anh em, 
đồng chí Mao Trạch-Đông đã phân tích cặn kẽ những sự 
thay đôi trong quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai kết thúc tới nay, chứng minh tình hình quốc 
tế lúc bẩy giờ đã phát triền tới một bước ngoặt mới. 
Đồng chí đã ví một cách sinh động tình hình đó băng một 
câu thành ngữ trong tiều thuyết cô điền của Trung-quốc là 
“gió đông thôi bạt gió tây”. Đồng chí nói: ““Tôi cho rằng, 
đặc điềm của tình hình hiện nay là gió đông thồi bạt gió 


18 


tây, nghĩa là lực lượng của chú nghĩa xã hội đã chiếm ưu 
thể át hẳn lực lượng của chủ nghĩa đế quốc.” (Chủ nghĩa 
để quốc uà tất cả bọn phản động ẳều là hồ giấy). 

Đồng chí Mao Trạch-Đông rút ra kết luận đó lả thông 
qua sự phân tích quan hệ giai cấp trên quốc tế. Đồng chí 
nói rất rõ ràng là, phe xã hội chủ nghĩa, giai cấp công 
nhân quốc tế, các đẳng cộng sản, nhân dân và các dân tộc 
bị áp bức, nhân dân và các nước yêu chuộng hòa bình 
đều đứng về phía “gió đông”, còn phía “gió tây” thì chỉ 
có thế lực chiến tranh của chủ nghĩa đế quốc và bọn phản 
động. Hàm nghĩa chính trị của ví dụ ấy rất rõ ràng và 
đúng đắn. Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Liên-xô và những 
người theo đuôi họ xuyên tạc ví dụ ấy là khái niệm địa 
lý, chủng tộc hoặc khí tượng, điều đó chỉ chứng tỏ họ 
muốn len vào hàng ngũ “phương Tây”, đề nịnh nọt bọn 
dế quốc, cồ động chủ nghĩa xô-vanh dân tộc ở châu Âu 
và Bắc Mỹ. : 

Đồng chí Mao Trạch-Đông đề ra luận điềm “gió đông 
thôi bạt gió tây”, chủ yếu là đề chứng minh khả năng 
ngăn ngừa chiến tranh thế giới mới, cũng như khả năng 
các nước xã hội chủ nghĩa giành hoàn cảnh xây dựng hòa 
bình đã tăng thêm. 

Những luận điềm đó của đồng chí Mao Trạch-Đông, là 
những quan điềm của Đảng cộng sản Trung-quốc trước 
nay vẫn kiên trì. 

Như thế đủ thấy, luận điệu nói rằng, Đảng cộng sản 
Trung-quốc “không tin ở khả năng ngăn ngừa chiến tranh 
thế giới mới” chỉ là những lời bịa đặt mà Ban lãnh đạo 
Đảng cộng sản Liên-xô cố ý tạo ra. 


19 


Như thế đủ thấy, luận điềm về khả năng ngăn ngừa 
chiến tranh thể giới thứ ba đã được những người mác-xít 
lê-nin-nít nêu ra từ lâu, chứ không phải do Đại hội đại 
biều lần thứ 20 của Đảng cộng sản Liên-xô nêu ra trước 
tiên và càng không phải là cái “sáng tạo” của Khơ-rút-sốp. 

Vậy thì Khơ-rút-sốp không có chút sáng tạo gì sao? 
Không phải, cũng có sáng tạo! Song tiếc thay, những cái 
goi là sáng tạo ấy không phải là chủ nghĩa Mác—Lê-nin, 
mà là chủ nghĩa xét lại. 

Một là, Khơ-rút-sốp tùy tiện cho rằng khả năng ngăn 
ngừa chiến tranh thế giới mới là khả năng duy nhất, chứ 
không có nguy cơ chiến tranh thế giới mới. 

Những người mác-xít lê-nin-nít cho rằng, khi vạch ra 
khả năng ngăn ngừa chiến tranh thế giới mới, cần phải 
vạch ra nguy cơ chủ nghĩa đế quốc gây cuộc chiến tranh 
thế giới vẫn còn. Chỉ có đồng thời vạch ra cả hai khả 
năng đó, áp dụng những chính sách đúng đắn, chuần bị 
cả hai mặt, mới có lợi cho việc động viên quần chúng đấu 
tranh bảo vệ hòa bình thế giới, và một khi chủ nghĩa đế 
quốc gán cuộc chiến tranh thế giới lên đầu nhân dân thế 
giới, thì nhân dân và các nước xã hội chủ nghĩa cũng như 
nhân dân và các nước yêu chuộng hòa bình toàn thế giới 
mới không đến nỗi ở trong tình trạng hoàn toàn không 
có chuâần bị và trở tay không kịp. 

Nhưng, Khơ-rút-sốp và một số người khác lại phản 
đối việc vạch trần nguy cơ chiến tranh mới mà bọn để 
quốc đang chuân bị. Theo luận điệu của họ thì, chủ nghĩa 
đế quốc trên thực tế đã yêu chuộng hòa bình rồi. Như 
thế là giúp cho bọn đế quốc ru ngủ quần chúng, làm tan 


20` 


rã ý chí đấu tranh của họ, khiến họ mất cảnh giác đối với 
nguy cơ chiến tranh mới mà bọn để quốc đang chuẩn bị. 

Hai là, Khơ-rút-sốp tày tiện cho rắng khả năng tránh 
khối chiến tranh thế giới mới có nghĩa là mọi cuộc chiến 
tranh đều có thề tránh khỏi, nguyên lý của chủ nghĩa Lê- 
nin về chiến tranh không thề tránh khỏi chừng nảo chủ 
nghĩa đế quốc vãn còn, đã lỗi thời. 

Khả năng tránh khỏi chiến tranh thế giới mới, là một 
việc; mọi cuộc chiến tranh, kề cả chiến tranh cách mạng 
đều có thề tránh khỏi, lại là một việc khác. Lân lộn hai 
việc đó là hoàn toàn sai lầm. 

Chừng nào còn có chủ nghĩa để quốc vả chế độ người 
bóc lột người, thì vẫn còn có miếng đất gây ra chiến 
tranh. Đó là quy luật khách quan mà Lê-nin đã phát hiện 
qua rất nhiều sự nghiên cứu khoa học. 

Năm 1952, sau khi vạch ra khả năng ngăn ngửa chiến 
tranh thế giới mới, Sta-lin nói, “muốn loại trừ cuộc chiến 
tranh không thề tránh khỏi thì cần phải tiêu diệt chủ 
nghĩa đế quốc.” (Wấn đề kinh tế xã hội chủ nghĩa của 
Liên-xô. ) 

Lê-nin và Sta-lin là đúng, còn Khơ-rút-sốp là sai. 

Lịch sử cho ta thấy răng, bọn đế quốc chỉ mới gây ra 
hai cuộc chiến tranh thế giới, nhưng chúng đã gây ra biết 
bao cuộc chiến tranh dưới các hình thức khác. Sau chiến 
tranh thế giới thứ hai, chính sách xâm lược và chiến 
tranh của bọn đế quốc do Mỹ cầm đầu, đã không ngừng 
gây ra đủ loại đủ kiều chiến tranh cục bộ và cuộc xung 
đột võ trang ở các nơi trên thế giới, nhất là ở châu Á, 
châu Phi và châu Mỹ la-tinh. 


21 


Sự thật rất rõ ràng, trong tình hình bọn để đuốc nhất 
là để quốc Mỹ phái quân đội của chúng, hoặc lợi dụng 
bọn tay sai đề đàn áp đẫm mắu các đân tộc và cắc nước 
bị áp bức đấu tranh giành và gìn giữ độc lập dân tộc, thì 
cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc không thề tránh khỏi. 

Lê-nin nói, “Phủ nhận mọi khả năng nồ ra chiến tranh 
đân tộc trong thời đại để quốc chủ nghĩa, là không đúng 
về mặt lý luận, rõ ràng là sai lầm về mặt lịch sử, còn về 
thực tiễn thì cũng giống như chủ nghĩa xô-vanh châu 
Âu”. (Lê-nin toàn tập, quyền 23.) 

Sự thật cũng rất rõ ràng, trong tình hình bọn phản 
đông tư sẵn dùng vũ lực đề đàn áp nhân dân trong nước 
chúng, thì cuộc chiến tranh cách mạng trong nước cũng 
không thê tránh khỏi. 

Lê-nin nói, “Chiến tranh trong nước cũng là chiến 
tranh. Ai thừa nhận đấu tranh giai cấp thì không thê 
không thừa nhận chiến tranh trong nước, vì đó là điều tự 
nhiên trong bất cứ xã hội nào có giai cấp, hơn nữa trong 
tình hình nhất định, nó là biều hiện tất nhiên của sự tiếp 
tục, phát triền và gay gắt của cuộc đấu tranh giai cấp. 
Tất cả các cuộc cách mạng lớn đều chứng minh điều đó. 
Phủ nhận hoặc quên mất chiến tranh trong nước sẽ sa 
vào chủ nghĩa cơ hội cực đoan và vứt bỏ cách mạng xã 
hội chú nghĩa.” (Lê-nin toàn tập, quyền 23.) 

Trên lịch sử, hầu như không có cuộc cách mạng lớn 
nào của các nước là không trải qua chiến tranh cách 
mạng. Chiến tranh giành độc lập và chiến tranh Nam Bắc 
của Mỹ là một ví dụ. Cách mạng Pháp là một ví dụ. Cách 
mạng Nga và cách mạng Trung-quốc, tất nhiên cũng là 


22 


— 


một loại ví dụ. Cách mạng Việt-nam, cách mạng n-ba, 
cách mạng An-giê-ri, v.v... cũng là những ví dụ mà mọi 
người đều biết. 

Năm 1871, trong bài diễn văn kỷ niệm lần thứ 7 ngày 
thành lập đệ nhất Quốc tế, khi tông kết những kinh 
nghiệm của Công xã Pa-ri, Mác đã nêu ra điều kiện đề 
tiêu diệt sự thống trị giai cấp và ấp bức giai cấp. Mác 
nói, “trước hết, cần phải thực hành chuyên chính vô sắn, 
mới có thề thực hiện được sự biến đồi này, mà điều kiện 
thứ nhất của nó là quân đội của giai cấp vô sản. Giai cấp 
công nhân cần phải giành quyền tự giải phóng cho mình 
ở ngoài bãi chiến trường.” (Mác, Ăng-ghen toàn tập, 
quyền 17.) 

Năm 1938, khi nói về những kinh nghiệm của cách 
mạng Nga và cách mạng Trung-quốc, đồng chí Mao 
Trạch-Đông đã căn cứ vào nguyên lý của chủ nghĩa Mác 
—Lê-nin, nêu ra luận điêm nồi tiếng: “Súng đẻ ra chính 
quyền”. Giờ đây, luận điềm đó cũng trở thành mục tiêu 
công kích của Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Liên-xô. Họ 
nói, đó là căn cứ lý luận “hiếu chiến” của Trung-quốc. 

Các bạn đáng kính! Sự vu khống đó của các bạn đã bị 
đồng chí Mao Trạch-Đông bác bổ ngay từ 25 năm trước 
rồi. Đồng chí Mao Trạch-Đông nói: “Theo quan điềm của 
học thuyết về nhà nước của chủ nghĩa Mác thì quân đội 
là thành phần chủ yếu của chính quyền nhà nước. Âi 
muốn cướp chính quyền nhà nước và muốn giữ vững được 
chính quyền ấy thì phải có quân đội lớn mạnh. Có người 
cười chúng ta là chủ trương «thuyết chiến tranh vạn 
năng», đúng, chúng ta là những người chủ trương thuyết 


23 


chiến tranh cách mạng vạn năng, điều đó không xấu, mà 
là tốt, là mác-xíit.”” (Mao Trạch-Đông tuyên tập, tập II.) 

Những lời nói trên đây của đồng chí Mao Trạch-Đông 
có gì là không đúng? Chỉ có những người phủ nhận toàn 
bộ kinh nghiệm lịch sử của cách mạng tư sản và cách 
mạng vô sản của các nước trên thế giới trong mấy trăm 
năm nay mới phủ nhận luận điềm đó của đồng chí Mao 
Trạch-Đông. 

Nhân dân Trung-quốc đã dùng súng lập nên một chính 
quyền xã hội chủ nghĩa. Trừ bọn đế quốc và bè lũ tay 
sai của chúng ra, ai ai cũng dễ hiều răng, đó là một việc 
tốt, là một nhân tố quan trọng đề bảo vệ hòa bình thế 
giới và ngăn ngừa chiến tranh thể giới thứ ba. 

Những người mác-xít lê-nin-nít quyết không giấu giếm 
quan điềm của mình. Chúng tôi hết lòng ủng hộ cuộc 
chiến tranh cách mạng của nhân đân các nước. Như Lê- 
mn đã nói, thứ chiến tranh cách mạng đó “là thứ chiến 
tranh duy nhất hợp lý, chính đáng, chính nghĩa và thật 
sự vĩ đại trong mọi chiến tranh trên lịch sử”. (Ùê-nin 
toàn tập, quyền 8.) Nếu chỉ vì điềm này mà công kích 
chúng tôi là hiếu chiến, thì điều đó chỉ chứng tổ chúng 
tôi là thật sự đứng về phía nhân dân và các dân tộc bị áp 
bức, và là những người mác-xít lê-nin-nít chân chính. 

Bọn đế quốc và bọn xét lại xưa nay vẫn chửi rủa những 
người bôn-sê-vích và những vị lãnh tụ cách mạng như 
Lê-nm, Sta-lin là “hiểu chiến”, Ngày nay, chúng tôi cũng 
bị bọn đế quốc và bọn xét lại chủi rửa như vậy, điều đó 
chỉ chứng tổ chúng tôi đã giương cao ngọn cờ cách mạng 
cúa chủ nghĩa Mác—Lê-nin. 


24 


Khơ-rút-sốp và một số người khắc ra sức tuyên truyền 
rằng, trong điều kiện còn có chế độ đế quốc chủ nghĩa, 
cũng có thề tránh được mọi cuộc chiến tranh, vẫn có 
thề thực hiện được một “thể giới không có vũ khí, không 
có quân đội, không có chiến tranh”. Luận điệu đó chính 
là cái thuyết “siêu chủ nghĩa để quốc” của Cau-ski đã 
phá sản từ lâu. Mục đích của họ rất rõ ràng, tức là muốn 
làm cho nhân dân các nước tin rằng, có thê thực hiện được 
một nền hòa bình lâu dài dưới chế độ đế quốc chủ nghĩa; 
do đó vứt bổ cách mạng, vứt bổ chiển tranh giải phóng 
dân tộc chống chủ nghĩa để quốc và bọn tay sai của chúng, 
cũng như chiến tranh cách mạng trong nước; và trên thực 
tế là giúp bọn để quốc chuẩn bị cuộc chiến tranh mớt. 


MÊ TÍN HẠT NHÂN VÀ DỌA DẪM HẠT NHÂN LÀ 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KIM CHÍ NAM CÚA CHÍNH 
SÁCH CỦA CHỦ NGHĨA XÉT LẠI HIỆN ĐẠI 


Lĩnh hồn lý luận của Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Liên- 
xô trong vấn đề chiến tranh và hòa bình là, vũ khí hạt 
nhân xuất hiện đã làm thay đổi tất cả, đã làm thay đôi 
quy luật đấu tranh giai cấp. 

Bức thư ngồ của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng 
sản Liên-xô-nói, ““Những vũ khí tên lửa và hạt nhân 
được tạo ra giữa thế kỷ này, đã làm thay đồi những quan 
niệm trước đây về chiến tranh”. Vậy thì đã làm thay đôi 
như thế nào ? 

Ban lãnh đạo Đẳng cộng sản Liên-xô cho rằng, sau khỉ 
xuất hiện vũ khí hạt nhân; đã không có sự phân biệt giữa 


25 


chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa. Họ nói, 
“bom nguyên tử không tuân theo một nguyên tắc giai cấp 
nào cä”, “bom nguyên tử không phân biệt đầu là bọn đế 
quốc, dâu là người lao động, nó đả vào cả từng điện tích 
to lớn, và vì vậy đề giết một tên lũng đoạn thì hàng triệu 
công nhân bị tiêu diệt”. 

Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Liên-xô cho rằng, sau khi 
xuất hiện vũ khí hạt nhân, nhân dân và các dân tộc bị áp 
bức cần phải từ bỏ cách mạng, cần phải từ bỏ việc tiến 
hành chiến tranh cách mạng nhân dân và chiến tranh giải 
phóng dân tộc chính nghĩa, bằng không, loài người sẽ bị 
hủy diệt. Họ nói, “bất cứ một cuộc «chiến tranh cục bộ» 
nhỏ nào cũng có thề trở thành một đóm lửa nhỏ dẫn tới 
hỏa hoạn của một cuộc chiến tranh thế giới”; “ngày nay, 
bất cứ một cuộc chiến tranh nào, dù là bắt đầu từ cuộc 
chiến tranh thông thường, không phải hạt nhân, cũng có 
thề phát triền thành chiến tranh tên lửa hạt nhân.” Như 
vậy, “chúng ta sẽ hủy diệt quả đất—con thuyền No-e của 
mình?°. 

Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Liên-xô cho rằng, trước sự 
dọa dãm hạt nhân và đe dọa chiến tranh của đế quốc, các 
nước xã hội chủ nghĩa chỉ có thề khuất phục chứ không 
được chống lại. Khơ-rút-sốp nói: “Không còn nghi ngờ gì 
nữa, với kết quả của cuộc chiến tranh hạt nhân nóng thế 
giới, nếu nó do bọn điên rồ để quốc gây ra, thì tất sẽ 
chôn vùi hệ thống tư bản chủ nghĩa để ra chiến tranh. 
Thế nhưng, phải chăng các nước xã hội chủ nghĩa và sự 
nghiệp đấu tranh cho chủ nghĩa xã hột trên toàn thế giới 
sẽ giành được thắng lợi trong thẩm họa hạt nhân nóng thế 


26 


`... 


giới? Chỉ có những kể cố tình nhắm mắt trước sự thật 
mới suy nghĩ như vậy. Còn đối với những người mắc-xít 
lê-nin-nít thì họ không thề nghĩ rằng sẽ xây dựng nền 
văn mỉnh cộng sản chủ nghĩa trên đống tro tàn của các 
trung tâm văn hóa thể giới, trên mảnh đất tan hoang 
không một bóng người và bị nhiễm bụi hạt nhân nóng. 
Đấy là chúng tôi còn chưa nói tới việc, đổi với đông đảo 
nhân dân, vấn đề chủ nghĩa xã hội đã bị loại bổ hoàn 
toàn, bởi vì xác thịt của họ đã không còn trên tỉnh cầu 
này của chúng ta”. 

Tóm lại, theo Ban lãnh đạo Đẳng cộng sản Liên-xô, sau 
khi vũ khí hạt nhân xuất hiện, mâu thuẫn giữa phe xã hội 
chủ nghĩa với phe để quốc chủ nghĩa, mâu thuần giữa giai 
cấp vô sản với giai cấp tư sẳn trong cắc nước tư bản, mâu 
thuẫn giữa các dân tộc bị áp hức với chủ nghĩa để quốc 
đều không còn nữa. Giờ đây, trên thế giới đã không còn 
mâu thuẫn giai cấp. Họ quy các mâu thuẫn trên thế giới 
trong thời đại hiện nay vào một loại mâu thuẫn mà họ 
tưởng tượng ra, tức cái gọi là mâu thuẫn giữa sự cùng 
tồn tại với sự hủy diệt hoàn toàn của chủ nghĩa để quốc, 
giai cấp bị áp bức và các dân tộc bị áp bức. 

Như thế là Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Liên-xô đã 
hoàn toàn vứt hết chủ nghĩa Mác—Lê-nin, hai bản Tuyên 
bố năm 1957 và năm 1900, cũng như chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. 

Hãy xem, tờ S thật đã nói thẳng rằng: “Nếu đầu rơi 
thì nguyên tắc còn có ích gì?” 

Như vậy thì khác gì nói, tất cả những người cách mạng 
đã hy sinh dưới đao phủ của bọn phản động vì sự nghiệp 


27 


của cách mạng Nga và thẳng lợi của cách mạng tháng 
Mười, tất cả các chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trong cuộc 
chiến tranh chống phát xít, tất cả những anh hùng đã đồ 
mắu trong cuộc đấu tranh chống để quốc đề giành độc 
lập dân tộc, và tất cả các liệt sĩ đã hiến thân cho sự 
nghiệp cách mạng xưa nay, đều là những kể ngu ngốc. 
Họ hà tất phải đưa đầu ra đề giữ vững nguyên tắc? 

Đó là cái triết lý của những kể phản bội chính cổng, 
là những luận điệu bỉ ồi chỉ có thề thấy trong lời đầu thú 
của bọn phản bội. 

Chính dưới sự chỉ đạo của cái “lý luận?” mê tín hạt 
nhân và dọa dẫm hạt nhân ấy, Ban lãnh đạo Đẳng cộng 
sẵn Liên-xô cho rằng, con đường bảo vệ hòa bình thế giới 
không phải là liên hợp các lực lượng bảo vệ hòa bình 
hiện nay, kết thành mặt trận thống nhất rộng rãi nhất đề 
chống để quốc Mỹ và bè lũ chó săn của chúng, mà là hai 
nước lớn có hạt nhân là Mỹ và Liên-xô hợp tác với nhau 
đề giải quyết các vấn đề thế giới. 

Khơ-rút-sốp nói, ““Chúng.ta (hai nước Mỹ và Liên-xô) 
đều là những nước lớn mạnh nhất thể giới, nếu chúng ta 
liên hợp với nhau vì hòa bình thì không thề xẩy ra chiến 
tranh được. Khi đó, nếu có kẻ điên cuồng nào muốn gây 
chiến tranh, chúng ta chỉ cần trỏ ngón tay ra dọa, cũng 
đủ buộc nó mm lặng””. 

Qua đó ai cũng có thề thấy rõ, Ban lãnh đạo Đảng 
cộng sản Liên-xô đã coi thù thành bạn đến mức nào rồi. 

Đề che dấu những sai lầm của mình, Ban lãnh đạo 
Đảng cộng sắn Liên-xô đã không ngần ngại dùng lối bịa 
đặt và phi báng đề công kích đường lối đúng đắn cúa 


28 


` 


EHEESSSNGGRERRARA 


`... 


r# bề: 


Đăng cộng sắn Trung-quốc. Họ nói bừa rắng, Đảng cộng 
sản Trung-quốc chủ trương ủng hộ cuộc chiến tranh giải 
phóng dân tộc và cuộc chiến tranh cách mạng trong nước 
của nhân dân các nước; là muốn gây chiến tranh hạt nhân 
thế giới, 

Đó thật là những lời bịa đặt kỳ quặc! 

Đảng cộng sản Trung-quốc trước nay vẫn cho rằng, các 
nước xã hội chủ nghĩa cần phải tích cực ủng hộ cuộc dấu 
tranh cách mạng của nhân dân các nước, kề cả cuộc chiến 
tranh giải phóng dân tộc và cuộc chiến tranh cách mạng 
trong nước. Nếu không làm như thế tức là vứt bỏ nghĩa 
vụ quốc tế vô sản của mình. Đồng thời chúng tôi cũng 
cho rằng, tất cả nhân dân và các dân tộc bị áp bức chỉ 
có dựa vào cuộc đấu tranh cách mạng kiên quyết của 
mình mới giành được giải phóng, ngoài ra không ai có thề 
làm thay được. 

Trước nay chúng tôi vẫn cho răng, các nước xã hội chủ 
nghĩa không nên và cũng không cần phải dùng đến vũ 
khí hạt nhân đề ủng hộ cuộc chiến tranh giải phóng dân 
tộc và cuộc chiến tranh cách mạng trong nước của nhân 
dân các nước. 

Trước nay chúng tôi vẫn cho rằng, các nước xã hội chủ 
nghĩa cần phải giành được và giữ ưu thế về hạt nhân. Chỉ 
có như thế mới buộc được bọn đế quốc không dám gây 
chiến tranh hạt nhân, và mới có lợi cho việc triệt đề cẩm 
chỉ vũ khí hạt nhân. 

Trước nay chúng tôi vẫn cho rằng, vũ khí hạt nhân 
nắm trong tay nước xã hội chủ nghĩa, bất cứ lúc nào cũng 
chỉ có thề là thứ vũ khí phòng ngự dùng đề chống lại sự 


29 


đe dọa hạt nhân của bọn để quốc. Các mrớc xã hội chủ 
nghĩa, quyết không nên sử dụng vũ khí hạt nhân trước, 
quyết không nên đùa cợt bằng vũ khí hạt nhân, dọa đẫm 
hạt nhân và đánh vấn bạc hạt nhân. 

Chúng tôi phần đối lối làm sai lầm của Ban lãnh đạo 
Đẳng cộng sẵn Liên-xô không ủng hộ cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân dân cắc nước, cũng phẩn đối thái độ sai 
lầm của họ đối với vũ khí hạt nhân. Song, Ban lãnh đạo 
Đẳng cộng sản liên-xô chẳng những không phản tỉnh 
trước những sai lầm của mình, mà trái lại chỉ trích chúng 
tôi là muốa liên-xô và Mỹ “húc nhau”, muốn đầy Liên- 
xô và Mỹ vào cuộc chiến tranh hạt nhân. 

Chúng tôi xin trả lời là: Không phải đâu các bạn ạ! 
Các bạn hãy dẹp cái lối bịa đặt vu khốag giật gân ấy đi 
thôi! Đảng cộng sản Trung-quốc chẳng những trong lời 
nói của mình kiên quyết chống việc hai nước lớn Liên-xô 
và Mỹ “húc nhau”; mà trong hành động thực tế cũng ra 
sức ngăn ngừa việc làm cho hai nước lớn Liên-xô và Mỹ 
xẩy ra cuộc xung đột vũ trang trực tiếp. Chẳng hạn, 
chúng tôi cùng với các đồng chí Triều-tiên chiến đấu 
trong cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược Triều-tiên, 
cũng như việc làm của chúng tôi trong cuộc đấu tranh 
chống Mỹ ở eo biền Đài-loan, bao giờ chúng tôi cũng 
chịu gánh lấy những hy sinh nặng nề cần thiết, đứng trên 
tuyến đầu của cuộc đẩu tranh bảo vệ phe xã hội chủ 
nghĩa, đề cho Liên-xô đứng ở tuyển thứ hai. Giờ đây, 
Ban lãnh đạo Đẳng cộng sản Liên-xô lại tung ra những 
lời bịa đặt như vậy, thì còn có gì là đạo đúc vô sẳn nữa? 


30 


. 


` 


c.y — -/-MWVONNNNNNHENV rYANWSOEESV . 


Trên thực tế, không phải là chúng tôi, mà chính là Ban 
lãnh đạo Đẳng cộng sản Liên-xô đã thưởng xuyên khoác 
lác rằng họ sẽ dùng vũ khí hạt nhân đề ủng hộ cuộc đấu 
tranh chống đế quốc của nước này hoặc nước nọ. 

Ai cũng biết rằng, nhân dân và các dân tộc bị áp bức 
không có vũ khí hạt nhân, không thê và cũng không cần 
dùng vũ khí hạt nhân đề làm cách mạng. Ban lãnh đạo 
Đẳng cộng sản Liên-xô cũng thừa nhận rằng, trong cuộc 
chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh trong nước, 
thường không có chiến tuyến rõ ràng giữa đôi bên, cho 
nên không thề nói đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. 
Thế thì, chúng tôi xin hổi Ban lãnh đạo Đẳng cộng sẵn 
Liên-xô: Nước xã hội chủ nghĩa cần gì phải dùng đến vũ 
khí hạt nhân đề ủng hộ cuộc đấu tranh cách mạng của 
nhân dân các nước? 

Chúng tôi cũng xin hỏi Ban lãnh đạo Đẳng cộng sản 
Liên-xô: Nước xã hội chủ nghĩa dùng vũ khí hạt nhân 
như thể nào đề ủng hộ cuộc đẩu tranh cách mạng của 
nhân dân và các dân tộc bị áp bức? Phải chăng nước xã 
hội chủ nghĩa dùng vũ khí hạt nhân tại nơi đang có cuộc 


- chiến tranh giải phóng dân tộc và cuộc chiến tranh cách 


mạng trong nước, do đó làm cho nhân dân cách mạng các 
nước và bọn đế quốc đều bị vũ khí hạt nhân tấn công? 
Hay là nước xã hội chủ nghĩa dùng vũ khí hạt nhân trước 
đề tấn công nước để quốc khi chúng dùng vũ khí thường 
đề gây chiến tranh xâm lược? Rất rõ ràng, bất cứ lúc 
nào cũng không cho phép nước xã hội chủ nghĩa dùng vũ 
khí hạt nhân trong cả hai trường hợp đó. 


31 


Trên thực tế, Ban lãnh đạo Đẳng cộng sản Liên-xô 
vung vầy vũ khí hạt nhân không phải là họ thật sự muốn 
ủng hộ cuộc đấu tranh chống để quốc của nhân dân các 
nước. 

Có lúc, họ chỉ ra một bản tuyên bố suông cốt đề câu 
uy tín với giá rẻ, chứ hoàn toàn không định thực hiện 
lời nói của mình. 

Có lúc, như trong cuộc khủng hoảng ở vùng biền Ca-ra- 
íp, họ trông vào sự may rủi, đầu cơ, đánh ván bạc hạt 
nhân một cách vô trách nhiệrn đề thực hiện mục đích đen 
tối của họ. 

Một khi sự dọa dãm hạt nhân của họ bị đối phương 
biết tổng và bị đối phương dọa lại bằng hạt nhân, thì họ 
lập tức tháo lui hết bước này đến bước khác, trượt từ 
chủ nghĩa phiêu lưu tới chủ nghĩa đầu hàng, thua sạch 
trơn trong ván bạc hạt nhân đó. 

Chúng tôi muốn vạch rõ rằng, trước kia, hiện nay và 
sau này, nhân dân Liên-xô và Hồng quân Liên-xô vĩ đại, 
vẫn là một lực lượng vĩ đại bảo vệ hòa bình thế giới. 
Nhưng, tư tưởng quân sự của Khơ-rút-sốp xây dựng trên 
cơ sở mê tín hạt nhân và dọa dẫm hạt nhân là hoàn toàn 
sai lầm. 

Khơ-rút-sốp chỉ nhìn thấy có vũ khí hạt nhân. Theo 
Khơ-rút-sốp thì, “trong điều kiện kỹ thuật quân sự phát 
triền hiện nay, không quân và hải quân đã mất tác dụng 
trước kia của nó. Loại vũ khí này không phải chỉ giảm 
bớt mà còn phải được thay thế bằng thứ khác.” 

Tất nhiên, những đơn vị và chiến sĩ giữ nhiệm vụ 
chiến dấu trên mặt đất càng không đáng kề. Khơ-rút-sốp 


32 


c"= ah NHÀ vceoc sÊN NSoesn — 


nói, “Trong thời đại của chúng ta, lực lượng quốc phòng 
của một nước không phải quyết định ở chỗ có bao nhiêu 
chiến sĩ đeo súng, có bao nhiêu người mặc binh phục.” 
“Trong mức độ có tính chất quyết định, lực lượng phòng 
thủ của một nước là tùy thuộc ở hỏa lực như thế nào, 
tùy thuộc ở nước đó nắm những phương tiện phóng 
gà” 
Còn dân quân và quần chúng nhân dân thì càng ra rìa. 
Khơ-rút-sốp từng nói một câu rất trứ danh: đối với chúng 
ta đã có vũ khí hiện đại, thì dân quân không phái là quân 
đội, mà chỉ là một đống thịt. 

Toàn bộ lý luận quân sự trên đây của Khơ-rút-sốp đã 
hoàn toàn trái với học thuyết của chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
về chiến tranh và quân đội. Nếu theo phương châm sai 
lầm đó của Khơ-rút-sốp thì chỉ làm tan rã quân đội, tước 
bổ vũ khí của mình về mặt tỉnh thần. 

Rất rõ ràng, nếu nước xã hội chủ nghĩa nào tiếp nhận 
tư tưởng chiến lược quân sự sai lầm đó của Khơ-rút-sốp, 
thì chỉ có thề đặt nước mình vào một thế vô cùng nguy 
hiềm. 

Khơ-rút-sốp có thề tự tặng cho mình danh hiệu như 
“chiến sĩ hỏa bình vĩ đại”, tự ban cho mình “miải thưởng 
hòa bình”, tự gắn cho mình huân chương anh hùng. 
Nhưng, dù cho Khơ-rút-ssốp có tâng bốc mình đến thế 
nảo đi nữa, thì cũng không thề che dấu được lối làm nguy 
hiềm của mình là đùa cợt bằng vũ khí hạt nhân một cách 
không thận trọng, và cũng không thề che dấu được hình 
ảnh qu† lụy của mình trước sự dọa dẫm hạt nhân của đế 
quốc. 


33 


ĐẤU TRANH HAY ĐẦU HÀNG? 


Hòa bình thể giới chỉ có thề giành lấy bằng cuộc đấu 
tranh của nhân dân các nước, chứ không thề cầu xin ở 
bọn để quốc. Chỉ có dựa vào quần chúng nhân dân, tiến 
hành cuộc đấu tranh đối chọi với chính sách xâm lược 
và chiến tranh của bọn để quốc thì mới bảo vệ được hòa 
bình một cách có hiệu quả. Đó là một phương châm đúng 
đắn. 

Đấu tranh đối chọi, là một kinh nghiệm quan trọng mà 
nhân dân Trung-quốc đã rút ra được qua cuộc đấu tranh 
lâu dài với bọn để quốc và bè lũ chó săn của chúng. 

Đồng chí Mao Trạch-Đông nói: 

“Đối với nhân dân, Tưởng Giới-Thạch giành hết mọi 
quyền; đoạt hết mọi lợi. Còn chúng ta thì sao? Phương 
châm của chúng ta là đối chọi với nó, giành lại từng tấc 
đất. Chúng ta cứ theo biện pháp của Tưởng Giói-Thạch 
mà đối xử lại. 

Đồng chí còn nói: 

“Tưởng Giới-Thạch luôn luôn muốn cưỡng bức nhân 
dân vào cảnh chiến tranh, tay trái hắn cầm dao, tay phải 
hắn cũng cầm dao. Chúng ta cũng làm theo biện pháp của 
hắn, tức là cũng cầm dao.” (Mao Trạch-Đông tuyên tập, 
tập IV.) 

Nam 1945, khi phân tích tình hình chính trị trong nước 
lúc bấy giờ, đồng chí Mao Trạch-Đông còn nói: 

“«Đối chọi», phải tùy theo tình hình. Có khi không đi 
đàm phán là đối chọi; có khi đi đàm phán cũng là đối 
chọi.... Chúng nó đến đánh thì chúng ta đánh, đánh đề 


34 


- 


SID02105 NA nan vnwEe-cveử 


giành lấy hòa bình. Không đập mạnh vào bọn phản động 
dám tấn công khu giải phóng thì không thê có hỏa bình 
được.?? (Mao Trạch-Đông tuyền tập, tập IV.) 

Khi tồng kết bài học lịch sử về sự thất bại của cuộc 
cách mạng năm 1924—192/ của Trung-quốc, đồng chí 
Mao Trạch-Đông vạch ra, chính vì: *“Trước cuộc tấn công 
của bọn phản cách mạng vào nhân dân, Trần Độc-Tú không 
áp dụng phương châm đối chọi, giành. từng tấc đất, kết 
quả là trong vòng vài tháng hồi năm 1927, những quyền 
lợi mà nhân dân đã giành được đều mất sạch.” (Mao 
Trạch-Đông tuyên tập, tập LV.) 

Những người cộng sản Trung-quốc hiều phương châm 
đấu tranh đối chọi và họ kiên trì phương châm đó. Chúng 
tôi vừa chống chủ nghĩa đầu hàng, vừa chống chủ nghĩa 
phiêu lưu. Phương châm đúng đắn đó đã đảm bảo cho 
thắng lợi của cách mạng Trung-quốc, và cũng đảm bảo cho 
những thành tích vĩ đại mà nhân dân Trung-quốc đã giành 
được trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa để quốc sau 
khi cách mạng thắng lợi. 

Tất cả nhân dân cách mạng đều tán thành và hoan 
nghênh phương châm đấu tranh đúng đắn đó của những 
người cộng sản Trung-quốc. Tất cả bọn đế quốc và bọn 
phần động đều sợ và căm ghét phương châm đó. 

Phương châm đối chọi của Đảng cộng sản Trung-quốc 
đề ra đã bị Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Liên-xô công 
kích một cách thâm độc, điều đó chỉ có thề chứng mình 
Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Liên-xô hoàn toàn không 
muốn chống chủ nghĩa để quốc. Họ công kích và vu 
khống phương châm đối chọi, chẳng qua là đề che dấu 


35 


đường lối sai lầm của họ là nịnh nọt chủ nghĩa đế quốc 
và quì gối đầu hàng chúng. 

Ban lãnh đạo Đẳng cộng sẵn Liên-xô nói rằng, đấu 
tranh đối chọi với chủ nghĩa đế quốc, chẳng phải là muốn 
dẫn đến tình hình căng thẳng hay sao? Như vậy thì sao 
được? 

Theo lô-dích ấy thì chỉ có thề cho phép bọn đế quốc xâm 
lược và đe dọa người khác, chứ không cho phép những 
người bị xâm lược chống lại, chỉ có thề cho phép bọn đế 
quốc áp bức người khác, chứ không cho phép những 
người bị áp bức vùng lên phản kháng. Đó là trằng trợn 
trút bỏ trách nhiệm của bọn đế quốc đối với những tội ác 
xâm lược của chúng. Đó là cái triết lý kể mạnh thịt kẻ 
yếu trăm phần trăm. 

Tình hình quốc tế căng thẳng là do chính sách xâm 
lược và chiến tranh của đế quốc gây nên. Trước sự xâm 
lược và đe dọa của đế quốc, tất nhiên nhân dân các nước 
cần phải kiên quyết đấu tranh. Sự thật đã chứng minh, 
chỉ có dấu tranh mới có thề buộc được bọn đế quốc lùi 
bước, làm cho tình hình quốc tế thật sự dịu đi. Còn cứ 
thoái lui trước bọn đế quốc, thì không thề làm cho tình 
hình quốc tế thật sự dịu đi, ngược lại chỉ có lợi cho sự 
xâm lược của bọn để quốc. 

Xưa nay, chúng tôi vẫn phản đối bọn đế quốc gây tình 
hình quốc tế căng thẳng và chủ trương làm địu tình hình 
quốc tế căng thẳng. Nhưng, bọn đế quốc cứ một mực đi 
xâm lược và gây tình hình căng thẳng ở khắp nơi, điều 
đó chỉ dẫn tới kết quả trái ngược với nguyện vọng của 
chúng. 


36 


Đồng chí Mao Trạch-Đông nói, “Đế quốc Mỹ tưởng 
rằng, gây tình hình căng thẳng bao giờ cũng có lợi cho 
chúng, nhưng sự thật thì, tình hình căng thắng do Mỹ gây 
ra đã dẫn tới kết quả trái ngược với nguyện vọng của 
chúng; nó đã gây tác dụng động viên nhân dân toàn thế 
giới vùng lên chống bọn xâm lược Mỹ.” 

Đồng chí còn nói: “Nếu tập đoàn tư bản lãng đoạn Mỹ 
vẫn cố chết thi hành chính sách xâm lược và chiến tranh, 
thì thế nào chúng cũng có ngày bị nhân dân toàn thế giới 
treo cò.” (Nhân dân nhật báo ngày 9-9-1958) 

Bản Tuyên bố năm 1957 nói rất hay rằng, “Bằng 
chính sách của bản thân chúng; các lực lượng đế quốc xâm 
lược phẩn nhân dân đó đang chuần bị sự diệt vong của 
chúng, tự mình làm kẻ đào huyệt chôn lấp mình.” 

Đó là phép biện chứng lịch sử. Những kế sùng bái 
bọn đế quốc thì rất khó mà hiều được chân lý đó. 

Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Liên-xô nói, các người 
chủ trương đấu tranh đối chọi tức là cự tuyệt dàm phán. 
Như vậy cũng là nói láo. 

Trước nay chúng tôi vẫn cho rằng, trong bất cứ tình 
hình nào cũng cự tuyệt đảm phán, như thế quyết không 
phải là người mắc-xít lê-nin-nít. 

Trong cuộc chiến tranh cách mạng trong nước, những 
người cộng sản Trung-quốc đã từng nhiều lần đàm phán 
với Quốc dân đẳng. Thậm chí ngay trước ngày giải phóng 
Trung-quốc, những người cộng sản Trung-quốc cũng vân 
không cự tuyệt đàm phán. 

Tháng 3 năm 1949, đồng chí Mao Trạch-Đông nói, dà là 
đàm phán hòa bình toàn diện hay đàm phán hòa bình cục 


3? 


bộ, chúng ta đều phải chuần bị. “Chúng ta không nên vì 
sợ phiền phức, muốn an nhàn mà không tiếp nhận những 
cuộc đàm phán ấy, chúng ta cũng không nên tiếp nhận 
những cuộc đàm phán ấy một cách mơ hồ. Chúng ta cần 
phải có tính nguyên tắc cứng rắn, và đề thực hiện tính 
nguyên tíc đó, chúng ta cũng cần có tính linh hoạt có thề 
cho phép và cần thiết.” (Mao Trạch-Đông tuyên tập, 
tập IV.) 

Về mặt quốc tế, trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc và bọn phản động, những người cộng sản Trung- 
quốc cũng giữ thái độ đúng đắn như vậy đồ đối xử với ' 
vấn đề đàm phán. 

Tháng 10 năm 1951; khi đề cập đến vấn đề đàm phán 
đình chiến ở Triều-tiên, đồng chí Mao Trạch-Đông nói: 

Từ lâu, chúng tôi đã tổ rõ răng, vấn đề Triều-tiên 
cần phải được giải quyết bằng phương pháp hòa bình, giờ 
đây chúng tôi cũng vẫn kiên trì như vậy. Nếu Chính phủ 
Mỹ muốn giải quyết vấn đề đó trên cơ sở công bằng hợp 
lý, không dùng mọi thủ đoạn bỉ ồi đề phá hoại và cản 
trở cuộc đàm phán như trước kia nữa, thì cuộc đàm phán 
đình chiến ớ Triều-tiên có thê đi đến thành công, nếu 
không thì sẽ thất bại.” (Nhân dân nhật bảo ngày 24-10- 
1951) 

Trải qua cuộc đấu tranh kiên quyết với đế quốc Mỹ, 
cuối cùng đã buộc chúng phải tiếp nhận hiệp định đình 
chiến ở Triều-tiên trong cuộc đàm phán. 

Chúnz tôi đã tích cực tham gia Hội nghị Giơ-ne-vơ 
năm 1954, góp phần vào việc lập lại hòa bình ở Đông- 
dương. 


38 


Chúng tôi cũng chủ trương đàm phản với Mỹ, Kế đang 
xâm chiểm Đài-loan lãnh thồ của Trung-quốc. Cuộc đàm 
phán ở cấp đại sứ giữa Trung-quốc và Mỹ đã tiên hành 
hơn Ö năm nay, 

Chúng tôi đã tích cực tham gia Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 
1901 về vấn đề Lào, xúc tiến việc ký kết Hiệp nghị Giơ- 
ne-vơ về việc tôn trọng nền độc lập và trung lập của Lào. 

Có phải những người cộng sản Trung-gnốc chỉ cho 
phép mình được đàm phán với cắc nước để quốc, và phản 
đối Ban lãnh đạo Đẳng cộng sẵn Liên-xô đàm phán với 
những người cầm đầu các nước để quốc không? 

Tất nhiên không phải như vây. 

Thật ra, xưa nay chúng tôi vẫn tích cực ủng hộ mọi 
cuộc đàm phán có lợi chứ không phải bất lợi cho việc 
bảo vệ hòa bình thể siới giữa Chính ph Liên-xô với các 
mước để quốc. 

Ngày L1 tháng 5 năm 1960, đồng chí Mao Trạch-Đông 
HÓI : 

“Chúng tôi ủng hộ việc triệu tập hội nghị những người 
đứng đầu các nước, đù hội nghị đó có thành công hay 
không, và thành công lón hay nhỏ. Thể nhưng, muốn 
giành được hỏa bình thể giới, thì chủ yểu phải dựa vào 
cuộc đấu tranh kiên quyết của nhân dân các nước. ˆ 
CVhân đân nhật báo ngày 15-5-1900) 

Chúng tôi tán thành đàm phán với các nước dể quốc: 
Những quyết không thồ như Khơ-rútsốp đã làm là cài 
gửi gắm niềm hy vọng giành hòa bình thể giới vào cuộc 


đàm phán, gieo re những ảo tướng không thiết thực dối 


39 


với cuộc đảm phần, do đó làm tê liệt ý chí đấu tranh của 
nhân dân các nước. 

Nói thật ra, thái độ sai lầm đó của Khơ-rút-sốp đối với 
đàm phán, cũng không có lợi cho việc đàm phán. Khơ-rút- 
sốp càng lùi bước trước bọn đế quốc, cảng đói ăn không 
chọn mồi, thì cái tham vọng của bọn đế quốc càng lớn. Khơ- 
rút-sốp đã trở thành người mê đàm phán nhất trong lịch 
sử, kết quả là nhiều lần chỉ tương tư một mình, và mua 
cười cho thiên hạ! Vô số sự thật lịch sử đã chứng tỏ, 
bọn đế quốc và bọn phản động xưa nay không bao giờ nề 


nang những kẻ đầu hàng. 


CON ĐƯỜNG BẢO VỆ HỎA BÌNH VÀ CON ĐƯỜNG 
DẪN TỚI CHIẾN TRANH 


Nói tóm lại, sự bất đồng giữa chúng tôi với Ban lãnh 
đạo Đảng cộng sản Liên-xô trong vấn đề chiến tranh và 
hòa hình là sự bất đồng về đường lối có cần chống chủ 
nghĩa để quốc hay không, có cần ủng hộ cuộc đấu tranh 
cách mạng hay không, có cần động viên nhân dân toàn 
thế giới vùng dậy chống kế hoạch chiến tranh của để quốc 
hay không, có cần chủ nghĩa Mác—Lê-nin hay không. 

Cũng như tất cả các chính đẳng cách mạng chân chính 
khác, Đảng cộng sắn Trung-quốc trước nay vẫn đứng trên 
hàng đầu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc; 
bảo vệ hòa bình thế giới. Chúng tôi cho rằng, muốn báo 
vệ hỏa bình thế giới thì cần phải không ngừng vạch trần 
chủ nghĩa đế quốc, động viên và tô chức quần chúng 


40 


-_  gÐƯ. NNGNNGôngco 2 toc hạ cá t14/222000N09A20v6adoo tr ZosAx Ầ23-uggr®S# 6 


“`” s 


.aeØf\) 


5 


nhân dân đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc do Mỹ cầm 
đầu, cần phải dựa vào sự phát triền lực lượng của phe xã 
hội chủ nghĩa, dựa vào cuộc đẩu tranh cách mạng của giai 
cấp vô sản và nhân dân lao động các nước, dựa vào cuộc 
đấu tranh giải phóng cúa các dân tộc bị áp bức, dựa vào 
cuộc đấu tranh của toàn thề nhân dân và các nước yêu 
chuộng hòa bình, dựa vào mặt trận thống nhất rộng rãi 
chống đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng. 

Đường lối này của chúng tôi phù hợp với đường lối 
chung của dắng cộng sắn các nước đã được quy định 
trong hai bán Tuyên bố năm 1957 và 1960. 

Theo-đường lối này thì có thề không ngừng nâng cao 
giác ngộ của quần chúng nhân dân, làm cho cuộc đấu 
tranh giảnh hòa bình thế giới phát triên theo hướng dúng 
dẫn. 

Theo đường lối này thì có thề không ngừng tăng cường 
được lực lượng hòa bình thể giới do phe xã hội chủ nghĩa 
làm nòng cốt, không ngừng đả kích và làm suy yếu lực 
lượng chiến tranh của chủ nghĩa đế quốc. 

Theo đường lối này thì có thề làm cho cuộc cách mạng 
của nhân dân các nước không ngừng phát triền lớn mạnh, 
trói buộc được chân tay của bọn đế quốc. 

Theo đường lối này thì có thề lợi dụng được đầy đủ 
mọi nhân tố có thề lợi dụng được, kề cả việc lợi dụng 
những mâu thuẫn giữa đế quốc Mỹ với các đế quốc khác 
đề cô lập đế quốc Mỹ trên mức độ lớn nhất. 

Theo đường lối này thì có thề đập tan dược sự dọa 
dẫm hạt nhân của đế quốc Mỹ, đánh bại kế hoạch gây 
chiến tranh thế giới mới của chúng. 


41 


Đó là đường lối làm cho nhân đân các nước vừa giảnh 
được thắng lợi cách mạng, vừa giành được hòa bình thế 
giới. Đó là con đường đúng đắn và có hiệu quả đề bảo vệ 
hòa bình thể giới. 

Đường lối của Ban lãnh đạo Đẳng cộng sản Liên-xô 
chấp hành là hoàn toàn trái với đường lối của chúng tôi, 
trái với đường lối chung của tất cả những người mắác-xít 
lê-nin-nit và nhân dân cách mạng. 

Ban lãnh đạo Đẳng cộng sản Liên-xô không chĩa mũi 
nhọn đẩu tranh vào kẻ thù của hòa bình thể giới, mà lại 
chĩa vào phe xã hội chủ nghĩa, do đó làm suy yếu và phá 
hoại lực lượng nòng cốt bảo vệ hòa bình thể giới. 

Ban lãnh đạo Đẳng cộng sản Liên-xô dùng thủ đoạn 
đọa đẫm hạt nhân hòng làm cho nhân dân các nước xã 
hội chủ nghĩa khiếp sợ, không cho phép họ ủng hộ cuộc 
đấu tranh cách mạng của nhân dân và các dân tộc bị áp 
bức trên toàn thể giới, do đó giúp cho để quốc Mỹ cô lập 
phe xã hội chủ nghĩa, đàn áp cuộc cách mạng của nhân 
dân các nước. 

Pan lãnh đạo Đảng cộng sẳn Liên-xô dùng thủ đoạn 
đọa dẫm hạt nhân hòng làm cho nhân đân và các dân tộc 
bị áp bức trên toàn thể giới khiếp sợ, không cho phép họ 
làm cách mạng, đồng thời vào hùa với để quốc Mỹ dập 
tắt “đóm lửa” cách mạng, do đó giúp cho để quốc Mỹ 
phóng tay thi hành chính sách xâm lược và chiến tranh ở 
vùng trung gian giữa Mỹ và phe xã hội chủ nghĩa. 

Ban lãnh đạo Đẳng cộng sản Liên-xô còn dọa các nước 
đồng mình của Mỹ, không cho phép các nước đó đẩu tranh 


42 


- 
x 
„ 


FỊ 


chống sự khống chế của Mỹ, do đó giúp cho để quốc Mỹ 
nô dịch các nước đó và củng cố trận địa của chúng. 

Cách làm đó của Ban lãnh đạo Đẳng cộng sắn Liên-xô 
đã hoàn toàn thủ tiêu cuộc đấu tranh chống chính sách 
xâm lược và chiến tranh của chủ nghĩa để quốc. 

Cách làm đó của Ban lãnh đạo Đẳng cộng sắn Liên-xô 
đã hoàn toàn thủ tiêu mặt trận thống nhất chống đế quốc 
Mỹ và bọn tay sai của chúng, bảo vệ hòa bình thể 
giới. 

Cách làm đó của Ban lãnh đạo Đẳng cộng sẵn Liên-xô 
không phải là cô lập với mức độ lớn nhất kẻ thù chính 
của hòa bình thể giới mà là cô lập với mức độ lớn nhất 
các lực lượng hòa bình thể giới. 

Cách làm đó của Ban lãnh đạo Đẳng cộng sản Liên-xô, 
thực tế là đã thủ tiêu nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hòa bình 
thế giới. 

Đó là một đường lối phục vụ cho “chiến lược toàn 


2» ` 


cầu?” của đế quốc Mỹ. 

Đó không phải là con đường bảo vệ hòa bình thế giới. 
mà là con đường làm tăng thêm nguy cơ chiến tranh và 
dân tới chiến tranh, 

Thế giới ngày nay đã khác xa thể giới trước chiến 
tranh thế giới thứ hai. Giờ đây đã có phe xã hội chủ 
nghĩa hùng mạnh. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu 
Á, châu Phi và châu Mỹ la-tinh đang dâng lên ồ ạt Giác 
ngộ cúa nhân dân thế giới đã được nâng cao rất nhiều. 
Lực lượng của nhân dân cách mạng thế giới dã hết sức 
tăng cường. Nhân dân Liên-xô, nhân dân các nước xã lội 
chú nghĩa và nhân dân các nước trên thể giới quy ết Không 


45 


đề cho lực lượng chiến tranh của chủ nghĩa đế quốc và 
những kể tuyên truyền của chúng quyết định vận mệnh 
- của mình, 

Những hoạt động xâm lược và chiến tranh của bọn đế 
quốc và bè lũ phản động các nước, đang giáo dục nhân 
dân các nước trên thể giới dần dần nâng cao giác ngộ của 
mình. Thực tiễn xã hội là tiêu chuần duy nhất đề thầm 
tra chân lý. Chúng tôi tin rằng, những người có quan 
điềm sai lầm về nhận thức đổi với vấn đề chiến tranh và 
hòa bình, với sự giáo dục phẩn điện của bọn để quốc và 
bè lũ phản động, sẽ có nhiều người thay đôi quan điềm 
của mình. Chúng tôi rất hy vọng như vậy. 

Chúng tôi tin răng, nếu tất cả những người cộng sản 
và nhân dân toàn thể giới vạch trần được trò bịp của chủ 
nghĩa đế quốc, nhận rõ những luận điệu bịa đặt của chủ 
nghĩa xét lại, gánh lấy nhiệm vụ bảo vệ hòa bình thế 
giới, thì nhất định có thề đập tan được kế hoạch gây 
chiến tranh thể giới mới của chủ nghĩa để quốc, bảo vệ 
được hòa bình thể giới. 


“rr—n 


#5402 Bì Eã_Lñ97nfãt‡ 
1ï 2ZtJKtt 092SJ7TÍR 
* 
#1 IW2: HƯU C 1 @ 3 
1994ƒ f4! — lu 
9.9; (2 )7050—792 
000323 


3—V—z7z? 


v 


NHẢ XUẤT BẢN NGOẠI VĂN BẮC -KINH TRUNG-QUỐC 


————=++s»————— 


Đã xuất bản bằng nhiều thứ tiếng: 
=5. ` ÐÐÐÐ ` Ss”asaáaaố6oYSY 


+- *+ 


BÌNH LUẬN BỨC THƯ NGỎ CÚA BAN CHẤP 

HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CỘNG SẢN 
LIÊN-XÔ 

Ban biên tập Nhân đân nhật bảo 


Ban biên tập tạp chí Cờ đỏ 


NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỀN CỦA NHỮNG SỰ BẤT 
ĐỒNG GIỮA BAN LÃNH ĐẠO ĐÁNG CỘNG SẲN LIÊN-XÔ 


VỚI CHÚNG TÔI 
Bình luận bức thư ngỏ của Ban chấp hành trung ương Đẳng 


cộng sản Liên-xô 


VỀ VẤN ĐỀ STA-LIN 
Bài thứ hai bình luận về bức thư ngỏ của Ban chấp hành trung 


ương Đẳng cộng sản Liên-xô 


NAM-TƯ CÓ PHÁI LÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA KHÔN(? 


Hài thứ ba bình luận về bức thư ngồ của Ban chấp hành trung 
ương lắng cộng sản Liên-xô 
NHỮNG KẾ BÀO CHỮA CHO CHỦ NGHĨA THỰC ĐÂN MỚI 


Bài thứ từ bình luận về bức thư ngỗ của Ban chấp hành trung 


tương Đẳng cộng sản Liên-Xô 


QUỐC TẾ THƯ ĐIỂM PHÁT HÀNH 
HÔM THỰ 399 BẮC-KINH TRUNG-QUỐC 


Q.55... ..... . . th 


